1/4/22, 5:06 PM : VGP News :. | Nội dung hóa đơn điện tử ghi thế nào là hợp lệ? I BÁO ĐIỆN TƯ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 


Thứ ba, 04/01/2022 Tìm kiếm Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Thư điện tử | English | rh% 


BẢO ĐIỆN TỪ 





CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHIAVIỆTNAM GP 


Trang chủ » Trả lời công dân 


Nội dung hóa đơn điện tử ghi thế nào là hợp lệ? 


06:20, 17/12/2020 


TIN ĐỌC NHIỀU 





| 
F0, F1 được hỗ trợ tiền 
ăn 80.000 đồng/ngày 


Bộ GTVT phản hồi kiến nghị 
về quy định lắp camera trên 
xe vận tải 


Thi thạc sĩ phải có chứng chỉ 
ngoại ngữ Bậc 32 


Ông Nguyễn Minh Hiệu được 
hưởng chế độ hỗ trợ lao động 
tự do 

Căn cứ xác định dự án phù 


hợp quy hoạch xây dựng 


TIN MỚI NHẠẬN 





Tăng mức hỗ trợ đóng 
BHXH tự nguyện từ 
năm 2022 


Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hơn 
1 triệu ca mắc mới COVID-19 
trong một ngày 


CẬP NHẬT: Nhìn lại 2021 - 
Những chuyển hướng chiến 
lược 


EiTÓNG THUẬT: Quốc hội 
khai mạc kỳ họp bất thường, 
xem xét quyết định nhiêu vân 
đề quan trọng, cấp bách 


Hà Nội đón 60.000 du khách 
trong dịp Tết Dương lịch 


Bản để in Tăng font Giảm font Bình luận 


(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Thức (Phú Yên) hỏi, nhà cung cấp đề 
nghị xuất hóa đơn với nội dung hàng hóa xuất theo hợp đồng đã 
ký thì đơn vị bà có được xuất hóa đơn điện tử theo nội dung trên 
hay không? 


‹« Sử dụng hóa đơn điện tử thì phải hủy hóa... 


5e Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn... 


‹_ Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng bằng cách... 


‹Ổ _ Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký... 


Đơn vị bà Thức có số hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử nhiều hơn 
một trang hóa đơn và trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển 
thị cùng số hóa đơn như của trang đầu; cùng tên, địa chỉ, mã số thuế 
của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa 
đơn như trang đầu; kèm theo dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu 
“tiếp theo trang trước - trang X/Y” ( trong đó X là số thứ tự trang và Y là 
tổng số trang của hóa đơn đó). 


Vậy, bà có cần làm văn bản đề nghị cơ quan thuế chấp thuận hay 
không? Đơn vị có nhận hóa đơn đầu vào là hóa đơn điện tử nhưng tiêu 
thức người bán hàng chỉ có ký điện tử mà không có ngày tháng năm ký. 
Vậy hóa đơn này có hợp lệ không? 


Vê vẫn đề này, Cục Thuế tỉnh Phú Yên có ý kiến như sau: 


Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ quy định: 


Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3: “1. Hóa đơn điện tử là tập hợp các 
thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được 
khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằngphương tiện điện tử. 
Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông 
tư này. 


... 3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều 
kiện sau: 


a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong 
hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa 
đơn điện tử. 


Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay 
đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, 
lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử. 


b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được 
dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết”. 


Tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 quy định: “Điều 6. Nội dung của hoá đơn 
điện tử 


1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau: 


... đ) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, 
dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ”. 


Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 quy định: “Điều 12. Chuyển từ hoá đơn 
điện tử sang hoá đơn giấy 


1. Nguyên tắc chuyễn đổi 


baochinhphu.vn/Tra-loI-cong-dan/Noi-dung-hoa-don-dien-tu-ghi-the-nao-la-hop-le/417113.vep 





TRANG TIM 





Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, nhà 
lãnh đạo có uy tín... 


Dịch bệnh đang dần qua đi, nhưng tình quân dân 


mãi mãi đọng lại trong... 


Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung mọi nguồn lực 
phục hồi và phát... 


Đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin đối 
ngoại, mang Việt Nam đến... 


mm" 
__ TRANG mỏno mà DOANH NGHIỆP 
. = 


e Hội nghị đối ngoại toàn quốc 2021 
2e _ Văn hóa soi đường cho quốc dân đi 


e_ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19 


e_ Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 
động theo Nghị quyết 68 
Đọc nhiều 


Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập 
đoàn... 


EiLã kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh... 
iTin bão số 9 và các chỉ đạo ứng phó 


Bàn giao vaccine, công nghệ, nguyên liệu điều 
chế thuốc... 


Phó Thủ tướng Lê Văn 
Thành yêu cầu xử lý 
nghiêm dự án treo, không 
đề nguồn lực đất đai 'nằm 
chờ” 


2 HH 4 


gà 3l tháng 





e . Bình ồn thị trường vật liệu xây dựng, công bố chỉ 
số giá xây dựng theo quy định 


e_ Từ 1/1/2022, các trang thiết bị y tế phải kê khai giá 


e_ Thu hút FDI vượt mốc 31 tỷ USD 


Lùi thời điểm thanh toán thuốc chống lao 
sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế 


1/4 


1/4/22, 5:06 PM : VGP News :. | Nội dung hóa đơn điện tử ghi thế nào là hợp lệ? I BÁO ĐIỆN TƯ CHÍNH PHỦ Ni CHXHCN VIỆT NAM 


Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn 
giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá 
trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử 
chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng 
hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải ‹ . Nối những nhịp cầu cho người từng sa chân lỡ 
có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bước với ma túy 

bán. 





e_ Đầu năm bắt nhiều đối tượng nguy hiểm vận 
7. chuyển ma túy 
Người mua, người bán được chuyên đôi hóa đơn điện tử sang hóa đơn 


giấy đề phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế ‹. Vũ khí mới chống tội phạm ma túy 

toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ 

chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 

này. 

é Hà Nội đón 60 nghìn khách 


2. Điêu kiện ï du lịch trong dịp nghỉ Lễ 





Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều 
kiện sau: HN `. 
e _ Cao điễm kiêm soát thị trường thực phâm dịp Têt 


a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc; = 231“. :-ö-ö-:-: rể 
e _ Kiêm tra, giám sát chặt chẽ đề ngăn ngừa ô nhiễm 


¬ : ¬ ` — môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công 
b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyên đôi từ hóa đơn điện tử nghiệp 


sang hóa đơn giấy; 

e_ Kiểm tra công tác chăm sóc, điều trị F0 tại Trạm y 
c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử tê lưu động 
sang hóa đơn giấy”. 


Tại Khoản 2 Điều 14 quy định việc thực hiện: "2. Ngoài các nội dung 
hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của 
Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài 
chính”. 


; Sản xuất công nghiệp 
" vượt bão COVID', lạc 
¡quan đón cơ hội 2022 





e _ Ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2022 
Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2013 s- Tuyên dưỡng 14 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” 
hướng dân thi hành Nghị định sô 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số năm 2021 
04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ, quy định lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ 
nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn như sau: 


2e _ UBND Thành phố ban hành quy trình 5 bước về 
quy định cách ly 


"Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch 
vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập ‹_ Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm 
thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau: thất nghiệp 


1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa  ° Chính sách với người có công 
cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi 
hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn 
liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn 5e Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi 
khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số trường 

hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người 
mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế 
giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần ‹ Lao động - Tiền lương 
còn trống (nếu có). 


e Giáo dục - Đào tạo - Y tế 


e_ Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư 


Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa 
đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán 
ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục Thuế xem xét từng 
trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng 
hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa 
đơn có hiển thị: Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy IR:-`: 4Ì-1ag/s|l- 1n: 

tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán Ị ztfinll [II 
như trang đâu; cùng mâu và ký hiệu hóa đơn như trang đâu; kèm theo 
ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” 
(trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)”. 


Căn cứ quy định nêu trên, Công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 
của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hóa đơn điện tử, Cục Thuế hướng 
dẫn về nội dung ghi trên hóa đơn điện tử và ký và đóng dấu đối với hóa 
đơn chuyễn đổi từ hóa đơn điện tử như sau: 





- Nội dung hóa đơn điện tử: ể chap” ' 


_. 


BLere chon Sanh 





Hóa đơn điện tử không được lập mà nội dung trên hóa đơn không ghi tt £- BÀ HỚN AM KIUANSG, TIRỢNGE VƯỢNG 
chỉ tiết danh mục hàng hóa, chỉ ghi tổng số tiền và hợp đồng giaocho Im 
khách hàng. Phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra theo quy định 
tại Điểm d Khoản 1 Điều 6, bảo đảm nguyên tắc thông tin chứa trong 
hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh 
khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT- 
BTC nêu trên. 





baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/NÑoi-dung-hoa-don-dien-tu-ghi-the-nao-la-hop-le/417113.vep 2/4 


1/4/22, 5:06 PM ; VGP News :. | Nội dung hóa đơn điện tử ghi thế nào là hợp lệ? I BÁO ĐIỆN TƯ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 


- Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang: 


Trường hợp chuyễển đổi hóa đơn điện tử ra giấy (việc chuyển đổi phải 
áp ứng nguyên tắc, điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 
Thông tư số 32/2011/TT-BTC), nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra 
nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì bà thực hiện tương tự 
trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện 
trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn 
số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể: 


Khi thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau 
của hóa đơn có hiển thị: Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ 
thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, 
người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; 
kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - 
trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa 
đơn đó). 


Tại Khoản 5, Khoản 7 Điều 3 hướng dẫn: “Giải thích từ ngữ 


5. "Ký số" là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để 
tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu. 





Tại Khoản 4 Điều 5 quy định nội dung của chứng thư số: Chứng thư số 
do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, tổ chức cung 
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức 
cấp phải bao gồm các nội dung sau: 


- Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số 


Tại Điều 30 quy định dịch vụ cấp dấu thời gian: "Điều 30. Dịch vụ cấp 
dấu thời gian 


1. Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ giá trị gia tăng để gắn thông tin 
về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu. 





Đề nghị bà Phạm Thị Thức thực hiện theo đúng quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. 


Chinhphu.vn 


Từ khóa: Hóa đơn điện tử 


baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/NÑoi-dung-hoa-don-dien-tu-ghi-the-nao-la-hop-le/417113.vep 3/4 


1/4/22, 5:06 PM : VGP News :. | Nội dung hóa đơn điện tử ghi thế nào là hợp lệ? I BÁO ĐIỆN TƯ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 


sử K) 2 


CÙNG CHUYÊN MỤC 


Thời gian tập sự đóng BHXH có tính hưởng phụ... 
Điều kiện hộ kinh doanh tại Ninh Thuận được nhận... 
Giáo viên mầm non tư thục liên hệ với trường... 
Hướng dẫn xác định chỉ phí thẩm tra thiết kế 

Buôn bán tại tỉnh khác đăng ký nhận hỗ trợ... 

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tạm hoãn hợp... 


Đắk Nông hỗ trợ cho người lao động làm việc... 


Ý kiến bạn đọc (0) Sắp xếp: Mới đến cũ và 
Viết bình luận 
Họ tên: (*) Email: €) 


Số ký tự còn lại: 1000 


Duiti re F371: Emmm 


Bột Giặt Nhiệt 


BIDV 


NGẮN HÀNG TMCP ĐẤU TƯ VÀ PHÁT TRIẾN VIỆT NAM 





Vietcombank PFTR0ÝIFTIIIM 


© BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm 
Giấy phép số: 137/GP-BTTTT, cấp ngày 21/04/2014 
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: Văn phòng: 080.43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn. 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Chính phủ - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ", "Báo điện tử Chính phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này. 


baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/NÑoi-dung-hoa-don-dIen-tu-ghi-the-nao-la-hop-le/417113.vep 4/4 


